~ .“^ 2 2 ^ «~ _, 
Nhưng mục tiềêu cua ban thần đạt ra đề 
định hướng nghề nghiệp phù hợp 
Trong sơ yếu lý lịch gửi đến các nhà tuyển dụng hiện nay, mục tiêu 
nghề nghiệp luôn là phần quan trọng, không thể thiếu giúp nhà 
tuyển dụng biết được khả năng của bạn cũng như các định hướng 
nghề nghiệp của bạn trong tương lai. Bởi vậy, cách viết mục tiêu công 
việc trong CV xin việc như thế nào cho đúng để tạo ấn tượng với nhà 
tuyển dụng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 


Là một hoặc 2 câu ngắn mô tả những điều bạn muốn đạt được 
trên con đường nghề nghiệp của mình và vì sao bạn ứng tuyển vị 
trí công việc của công ty (hay nói cách khác, việc ứng tuyển vào 
công ty nằm đâu trên con đường đạt được mục tiêu của bạn). 


Mục tiêu nghề nghiệp là những thành tựu mà bạn muốn đạt được 
trong lĩnh vực cụ thể nào đó. Để dễ hiểu thì bạn cần phải trả lời 
những câu hỏi cho tương lai của mình như: 


Bạn sẽ là ai trong 5 năm tới? 

Mức lương mong muốn của bạn? 

Bạn muốn đạt được vị trí gì? 

Bạn muốn trở thành người như thế nào? 


Tại sao việc xác định mục tiêu lại cần thiết? 

5e Để bản thân không biến thành cỗ máy đúng nghĩa, thức dậy 
vào buổi sáng, lao động 8 tiếng đến tối về lại ngôi nhà thân 
thương và chờ lương được chuyển vào tài khoản mỗi tháng 
thì... 

se Đây chính là lý do tại sao mục tiêu nghề nghiệp lại quan trọng 
đến vậy. 

e _. Bạn cần một thứ giúp đẩy bản thân tiến về phía trước và phát 
triển hơn, theo cùng với đó là có những hành động cụ thể để 
có thể đạt được những gì bạn muốn trong sự nghiệp. 

« Bạn có quyền mơ ước nhưng mục tiêu thì bắt buộc phải thực 
tế. Hãy nhớ rằng đây nhà tuyển dụng cũng sẽ nghe bạn chia 
sẻ về nó nên chắc bạn cũng không muốn mình bị đánh giá là 
kẻ mơ mộng đúng không nào. 


Vai trò của mục tiêu nghề nghiệp 


Đặt mục tiêu nghề nghiệp không chỉ giúp nhà tuyển dụng đánh giá 
định hướng, tham vọng của bạn đối với sự nghiệp và tương lai của 
mình, mà còn giúp chính bản thân bạn có động lực, khuôn khổ để 
đạt được mơ ước. 


Nói cách khác, vai trò của mục tiêu nghề nghiệp là một đỉnh núi 
bạn cần vượt qua và thúc đẩy bạn không ngừng tiến về phía thành 
công. 


Xác định mục tiêu nghề nghiệp giúp bạn: 


Biết rõ mình muốn gì, cần làm gì, sau đó tập trung vào việc hoàn 
thành: Có mục tiêu nghĩa là bạn sẽ ưu tiên cho các hành động quan 
trọng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng, cảm thấy 
hài lòng hơn với công việc và thành công hơn. 


Sử dụng thời gian hiệu quả hơn: Bạn sẽ tự thay đổi, sắp xếp, quản 
lý thời gian của mình tốt hơn, hạn chế lãng phí vào những công việc 
vô ích. 

Tự tin hơn, tương tác tốt hơn: Khi bạn đã hoàn thành mục tiêu của 
mình, bạn sẽ thấy tự tin hơn, dễ dàng truyền đạt niềm đam mê và 
định hướng của mình tới đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. 


Mục tiêu nghề nghiệp sẽ nói gì với nhà tuyển dụng 
Khi đặt câu hỏi về mục tiêu nghề nghiệp của bạn, nhằm mục đích 
xác định 2 vấn đề: 


o Xem bạn có muốn gắn bó lâu dài với công ty hay không? Và tâm 
ý muốn được làm việc tại đây. 

o Bạn có quan tâm đến phát triển và hoàn thiện bản thân hay 
không? Với tinh thần này dù bạn có nhận gặp thử thách khó khăn 
như thế nào cũng tự mình cố gắng vượt qua. 


Những phương pháp giúp bạn sớm đạt được mục tiêu nghề 
nghiệp 


Tham gia những hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp 
se Bên cạnh việc nâng cao kiến thức các bạn ứng viên phải thường 
xuyên tham gia ngày hội việc làm , đăng hồ sơ xin việc trên 
website hay theo dõi các chương trình học bổng, hội thảo nghề 
nghiệp hoặc những cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. 


se _ Việc tham gia các hoạt động đào tạo như vậy không chỉ giúp sinh 
viên có thêm thông tin về các doanh nghiệp mà qua đó các bạn 
trẻ được tự mình trải nghiệm quá trình xin việc. Không dừng lại ở 
đó, các bạn còn cái nhìn khách quan hơn về xu hướng tuyển 
dụng, tiêu chuẩn của nhà tuyển dụng. Từ đó xác định được mục 
tiêu nghề nghiệp phù hợp hơn. 


Kỳ năng cần thiết 
°Ö _ Ngoài bằng cấp, sinh viên cũng rất cần trang bị những kỹ năng 
cần thiết cho công việc của mình. Những kỹ năng như giao tiếp, 
đàm phán, thuyết trình, xử lý tình huống, làm việc nhóm... luôn 
được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao. 


se Chính vì thế, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng 
chính là một cách giúp bạn sớm đạt được mục tiêu nghề nghiệp. 


Trên đây là những mục tiêu của bản thân để định hướng nghề nghiệp 
phù hợp mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy cùng tìm hiểu và liên hệ với 
tôi qua HOTLINE 079.712.0886 để được tư vấn định hướng nghề 
nghiệp tốt nhất. Xin cảm ơn. 


